KHOẢNG LẶNG 


Bài Quang Khiêm 


DINH CƠ 


Bói-Cá vốn ở hang đào ven ao đã lâu, nay muốn có dinh cơ mới. Ngài đi tham 
khảo cách xây nhà của bọn chim. 


Thăm nhà Sẻ trên cành phi lao trước. Được cái mặt tiền đẹp, trên cao thoáng gió. 
Nhưng ở chơi một lúc thì chóng mặt. Gặp gió, tổ lắc lư như sắp rụng. Đã vậy, tổ đan 
thưa bằng cọng phi lao - dù Sẻ bảo chắc lắm - ngài thấy nó chỉ chực bung ra. Ngài 
đành chào, rồi rẽ qua Chim-Sâu. 


Tổ Chim-Sâu nằm ở chạc cây mít, nơi thấp hơn, nhưng bên tốt, làm bằng cọng 
tẻ xuyến chi, vừa dai vừa dài. Nhà rộng, đủ cho chục trứng, còn có chỗ tiếp khách. 
Bói-Cá hỏi cách làm, Chim-Sâu vui vẻ hướng dẫn. Trước tiên, dẫn bay rụng cánh 
chọn được chục cọng. Về lọc còn được hai ba. Rồi cắt, chuốt, đan sợi. Chim-Sâu 
khéo léo, chân giữ sợi, mỏ luồn, chân kéo buộc, đều và nhanh. Bói-Cá loay hoay cả 
giờ, không được sợi nào ra hồn... cứ làm đi, rỗi hỏng lại. 


Nần. Ngài buông. Bóp đầu nghĩ cách nhàn hơn. 


Bói-Cá bay lòng vòng, chẳng mấy chốc soi được một tổ mối lớn. Bọn mối bỏ đi, 
để lại thành quách bề thế. Bên trong rộng, nhiều ngóc ngách. Ngài chỉ dùng mỏ và 
chân gạt qua gạt lại, đắp đắp, đào đào chừng đôi giờ đã có cơ ngơi ra dáng đàng 
hoàng. Lại có cả kho trữ thực phẩm. 

Ngài ưng ý lắm, chuyển vào dinh thự mới, mời bọn Sẻ, Sâu đến chơi. Khỏi phải 
nói, chúng nó lác mắt thán phục, hết lời ca ngợi. 

Từ hôm đó, cứ sáng sớm Bói-Cá lại ra cửa hát ông ổng, tinh thần phấn khởi. 

Bặt đi mấy hôm không nghe tiếng hát, Sẻ và Sâu rủ nhau đến thăm. Đánh tiếng 
mãi không thấy ai, chúng ra bờ ao tìm, kinh ngạc bắt gặp Bói-Cá tiểu tụy, thâm 
quầng, chân tay run rẩy. 

Bói-Cá kể như mếtu: - Thấy dinh cơ tốt, rộng rãi, lũ chuột tự tiện đến ở. Đuổi cũng 
không đi. Bọn này đã hôi lại xấu nết. Cá dự trữ nó ăn bằng hết. Suốt đêm sục sạo, 
làm mình không dám ngủ, chỉ lo lên cơn đói nó lại xơi tái miếng đùi... Hết chịu nổi, 
Bói-Cá tìm về tổ cũ thấy bọn cua cũng đã chiếm mất, lấp đất kín cửa hang, đành 
chịu cảnh màn trời chiếu đất mấy ngày nay... 

Chấu Chàng 


ó4 Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


